Tản mạn qua đêm (*) 
Hàn Lệ Nhân 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tản mạn qua đêm (*) 





Hàn Lệ Nhân 
Tản mạn qua đêm (*) 


"Triết thuyết vượt thắng dễ dàng những khổ đau đã qua lẫn 
những khổ đau sắp tới, nhưng những khổ đau hiện tiền lại 
vượt thắng bất cứ triết thuyết nào". Câu nói này tôi bắt gặp 
trong sách tiếng Pháp của La Rochefoucauld, ngay sau 
30/04/1975, rồi dựa vào ý đó tôi chấm hết một bài thơ bằng 
hai câu: 

Chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa tình thương, 

Chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa áo cơm. 

và lấy đó làm quan điểm nhân sinh. 

Hồi mới lớn, tôi đỉnh ninh một người đã là danh nhân tất 
phải lưu phương. Nay tuổi đời bảng lảng tôi biết thêm là 
chẳng thiếu gì những danh nhân lưu xú. Hoặc giả lưu 
phương nhất đại, lưu xú vạn niên. Từ đó, tôi khắt khe là 
danh vọng của các vĩ nhân cần phải được thẩm định, tái 
thẩm định nghiêm minh qua thời gian, qua những phương 
tiện, những tiểu xảo mà họ đã sử dụng để đạt được danh 
vọng đó. Người vĩ đại thường vi phạm nhưng khéo che đậy 
những lỗi lầm vĩ đại. Đôi khi hào quang vĩ đại lại bị vỡ vụn 
bởi một vài chi tiết, sơ suất bé mọn đến buồn cười. Muốn 
biết rõ các sự việc vĩ đại cần phải truy biết đến chi tiết của 
nó, và bởi chi tiết thì hầu như bất tận cho nên những hiểu 
biết của thường dân chân đất như đa số chúng ta thường 
phiến diện, bất toàn. 

Trong một thời gian khá dài tôi cho rằng tuổi già, như lứa 
ông ngoại tôi, bảo lưu giám thức bằng tập quán, hiện đại gọi 


là "tư duy hoá thạch" ; tuổi trẻ, như lứa tôi 30 năm trước, 
thay đổi giám thức bằng bầu nhiệt huyết, bằng cơn sốt của 
hiếu kỳ. Chắc chắn là có nhiều loại hiếu kỳ. Riêng tôi, tôi 
thấy rõ trong tôi có hai loại. Loại thứ nhất rặt mùi lại quả, nó 
thúc tôi tìm tòi những gì tôi nghiệm khả dĩ hữu ích cho bản 
thân. Loại thứ nhì là ngã mạn, nó thúc tôi cố tìm hiểu những 
điều tôi võ đoán chung quanh tôi hẳn chưa ai biết. Tuy 
nhiên, dù võ đoán là chung quanh tôi chưa ai biết không có 
nghĩa tôi dám nhận vơ mình là người phát kiến, là kẻ tiên 
phong, cầm đuốc như ai kia bất cố liêm sĩ vận vào cho bác 
cả của tôi: Bác cả có tư duy, động não gì đâu mà có tư 
tưởng. Những dòng suông suông, dăm câu mòn vẹt hiện nay 
vẫn được ai kia cố tình ứng dụng làm bình phong, lá chắn là 
do bác cả bắt gặp trong quá trình lao động ở nước ngoài ; 
truy nguyên bóc tách rạch ròi thì 99,99% không thể chối cãi 
là do người khác phát ngôn từ thưở nảo thưở nao. Chuyện 
"trước tác" của bác cả xem ra tương tự trường hợp tập viết 
của tôi, kể luôn bài tản mạn quí vị đang lướt vội qua đây. So 
sánh là so sánh làm màu giữa hai trường hợp, chứ tôi chưa 
cuồng đến độ cả gan so sánh trình độ, phẩm chất với một 
người xém tí ti đã được Du-nét-cô trao khiếm diện tờ giấy 
"nhà văn hoá của nhân loại". Nói cách khác, tất tật là nhờ 
ham đọc, chịu khó ghi chú, cọng chút óc tổng hợp, hệt người 
nội trợ chọn rau, lựa thịt, múa dao, nêm gia vị... vậy là 
thành món. Có điều, món của người nội trợ bình thường thì 
không thể tùy tiện đặt tên vì dù thế nào Phở vẫn là Phở, Bún 
bò Huế vẫn là Bún bò Huế... Không thể khác được. Ngon dở 
là do tay nghề và tùy khẩu vị. Chuyện "đọc rồi viết" thì 


không như thế, đã đành "ăn dâu" xong cùng lắm cũng chỉ 
nhả ra ... biên khảo nhưng, ngoài lòng tự trọng tối thiểu phải 
ghi nguồn gốc "dâu" đã "ăn qua", biên giả được tùy nghi, 
tùy hứng muốn đặt tên gì không ai hơi đâu cắc cớ vặn vẹo, 
ngoại trừ trường hợp vĩ nhân đánh đồng tham rồi biên khảo 
"thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân" thành sáng tác 
"mười năm trồng cây, trăm năm trồng người" là không được 
vì, đánh đồng như thế chóng chầy sẽ có những con mọt 
sách hiếu kỳ "vạch lá tìm sâu", lôi ra ánh sáng mặt trời: 
Cháy ! 

Ông ngoại không còn nữa để lại rầy rà "vô học không là cái 
tội, vô hạnh vô luân mới là cái tội". Không lập thuyết không 
là cái tội, nhận vơ mới là cái tội ; áp đặt sự nhận vơ cho một 
người không còn khả năng cải chính tội càng nặng hơn.Vĩ 
nhân vàng ròng thì chẳng cần lập thuyết vẫn là vĩ nhân. Bà 
Trưng, bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung, Sào Nam, Tây Hồ... có 
cần lập triết, lập thuyết gì đâu mà sao tiếng thơm rên mãi 
non sông, hậu thế đời đời dọn lòng bái phục, tự nguyện 
phụng thờ. Thôi đừng tiếp tục trơ trẻn gán đặt tên Cesar vào 
những gì vốn không thuộc sở hữu của Cesar. Internet nó 
cười. Ngược lại, đã đến lúc trả lại cho Cesar tác phẩm độc 
nhất mà Cesar đã ngẫu nhiên tạo ra trong những lần được 
"bồi dưỡng tâm tình". Đã công nhận ngục trung, sao chưa 
chịu nhận tất trung ? 

Cách mạng 1917, theo một số người, đã tạo nên những 
thành quả vĩ đại suốt ba phần tư đầu thế kỷ XX, nhưng sự 
sụp đổ của Liên Sô và Đông Âu ở cuối thế kỷ XX, cũng theo 
một số người, còn vĩ đại hơn nhiều, ít ra cũng phải gấp đôi. 


Cách mạng 1917 là nguyên nhân vĩ đại của những cách 
mạng thần thánh sau đó trên một phần thế giới và những 
cách mạng thần thánh này lại là nguyên nhân vĩ đại của 
những hậu quả vĩ đại về hệ lụy cho đến ngày nay, trong đó 
có một nơi mà tôi vô tình mang cùng huyết thống. 

Muốn giết khơi khơi một con chó, cách đơn giản nhất là quy 
cho nó bị bệnh dại. Muốn độc quyền hai chữ dân chủ, hai 
chữ tự do, cách hay nhất là quy đại cho đại thể dân trí còn 
chưa đủ tầm, nghĩa là ai đó tự hiến định đặc quyền dày xéo 
lên bề dày lịch sử và văn hiến tổ tông, vì chuyên chính 
thường bao gồm những nhà kách mạng thiếu thốn nhân tâm 
nhưng dư thừa ý chí để dửng dưng trước bao thống khổ của 
đồng bào. Ôi những đạo đức kách mạng đã tự tiêu ma trong 
đặc quyền đặc lợi chẳng khác gì các nhánh sông tự biến mất 
trong biển cả. Đặc quyền đặc lợi nói được đủ thứ ngôn ngữ 
bằng cái lưỡi gỗ và đóng được đủ thứ vai tuồng, kể cả vai 
tuổng của những nhân-vật "tiền rừng bạc bể" trân tráo ta 
đây trước sau vẫn là vô sản hay phi quyền, phi lợi. Đặc 
quyền đặc lợi làm mù quáng một nhúm người này nhưng lại 
mở mắt cho đại thể kia. Đại thể kia thấy rõ đã bị lừa ngay 
khi vở chèo hạ màn, nhưng rồi duyên cớ nào lại tiếp tục cam 
chịu sự phỉnh lừa của cái lưỡi gỗ ? Sự cam chịu không chỉ lai 
rai một tháng, một năm mà đăng đẳng đo đếm bằng từng 
thế hệ một. Do chán chường, do lòng sợ hãi ? Tôi không biết. 
Nhưng có người kể, một hôm ông cụ nhà văn đáng kính 
đáng quí kia thổ lộ trước mặt đám nhà văn trẻ «"tao còn 
sống đến bây giờ là nhờ biết sợ". Nói rồi (ông cụ) ngửa mặt 
lên trời cười rung giường, nước mắt tuôn lả chả, giọt đổ 


xuống đất, giọt đổ vào lòng... ». 

Thưa cụ, nếu sự yếu đuối là tật xấu mà người ta chưa biết 
cách sửa chửa thì theo cháu lòng sợ hãi cũng vậy, duy với 
chút khác biệt là lòng sợ hãi, khi bị dồn vào chân tường, sẽ 
tự biến thành lòng dũng cảm. Đấy hình như là đặc tánh của 
dân tộc, xuyên suốt dòng lịch sử của nước nhà khẳng định 
điều cháu nói. Mà xem ra lòng sợ hãi chưa đụng chân tường, 
xin cụ chỉ dạy cho. 

- Cháu đừng quá bức xúc: Dục tốc bất đạt. Ông ngoại cháu 
không dạy cháu câu này sao ? Lòng sợ hãi chưa đụng chân 
tường ư, thì cháu cứ việc chờ. Chờ trong hy vọng. Cả nước 
đã chờ từ 30 năm qua, nay có chờ thêm 30 năm nữa thì 
cũng vậy. Kiên nhẫn cũng là đặc tánh của dân tộc. Ông cháu 
ta tuy âm dương cách biệt nhưng đồng bệnh, bệnh viễn mơ 
viễn mộng, lo bò trắng răng. Tuổi cháu bây giờ thuộc lứa 
"trẻ đã qua, già chưa tới", dân gian gọi là hườm hườm, 
chuyên chính đỏ vu là xét lại... Ngoắt ngoéo, nhiêu khê lắm. 
Cháu không nên bi thảm hoá sự việc, con người ta chẳng 
bao giờ sung sướng hay đau khổ như người ta - trong đó có 
ông, có cháu - hằng tưởng tượng. Theo báo đài chính thống, 
chóng chầy chúng ta cũng sẽ thành cọp thành rồng dẫu là 
cọp là rồng mà bà ngoại và cha mẹ cháu vẫn gửi cho ông 
ngoại cháu mỗi năm hai lần: Ngày giỗ ky và lễ Thập loại 
chúng sinh. 

Cháu đòi công lý ư ? Cháu cần nhập tâm rằng công lý đối với 
nhúm người đặc quyền đặc lợi chỉ là mặt này của một đồng 
xu, mặt kia là nỗi sợ hãi phải hứng chịu sự bất công, cũng 
như chỉ có một và duy nhất một tình yêu tổ quốc nhưng lại 


có vô số bản sao khác nhau, với vô số nhân danh khác nhau, 
cốt lõi là thời và thế thế thôi, cháu ạ. Có thời có thế thì khẩu 
hứng chắp vá cũng trở thành sợi chỉ tư tưởng xuyên suốt. Có 
thế có thời thì ai cũng có thể ngoi lên cấp lãnh tụ, huống hồ 
các tay nghề cao như thợ sơn, thợ thiến. Với tư tưởng, lãnh 
tụ như thế thì làm gì tiêu hoá nổi những phê bình nghịch nhĩ 
hướng thượng, song song với những tâng bốc thuận tâm 
phản bội. Vì lời tâng bốc thực chất là đồng tiền giả, nó chỉ có 
giá trị đối với sự vô sĩ của người tâng, bốc và vẻ đắc chí của 
kẻ được bốc, tâng ; cả hai đều là phường chèo. Chỉ hơi xót 
cho 80 triệu khán thính giả buộc phải trả giá vé quá đắt... 
Nhưng thôi, đêm nay ông cháu ta tản mạn tào lao thế này 
tạm đủ rồi, là cho có chuyện để mà nói, cho cháu có cớ để 
tập viết, viết riết biết đâu mai kia mốt nọ gặp thời gặp thế 
cháu chẳng thăng quan như các quan trong Hội nhà văn... 
Chậc, cháu cứ tủm tỉm "nhậm sà" xem chính sự nơi đó như 
khi xem David Copperfield trổ tài ảo thuật trên màn ảnh 
nhỏ, có thế mới tiếp tục vui sống được. Cháu ơi, ông không 
nhớ ai đó có câu "nếu biết tách mình ra khỏi thời cuộc, thì 
việc lớn của thiên hạ chỉ còn là một trò cười." 

- Hiện tình nơi đó cũng là trò cười sao, thưa cụ ? 

- Ừ, cũng là cười, đương nhiên là cười ra máu mắt ! 


Hàn Lệ Nhân 
(*) Chút tổng hợp từ sách báo đã đọc qua. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Hàn Lệ Nhân 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


